HậuNghĩa: Vụ án tài chánh 14 triệu năm 1972- 
p1 
Chào cả làng 


Cách nay không lâu, anh NgÐ Đắc có chia sẻ câu chuyện về vị cựu tỉnh 
trưởng thứ 2 của tỉnh Hậu Nghĩa.. “Thượng tuần tháng 11 năm 19753, do liên 
quan đến việc nhận hối lộ trong vụ buôn lậu quân trang quân dụng lúc bấy 
giờ. [...] Ông bị đình chỉ quân vụ và bị quản thúc tại gia đợi lệnh của Tòa án 
Mặt trận Quân sự. Cuối năm 1974, ông bị tạm giam tại Đề lao Chí Hòa để 
chờ điều tra." [...] Và anh ĐB Huy phụ họa:” ANH HÙNG KHÔNG QUA ẢI 
MỸ NHÂN". 


Câu chuyện hai anh Huy và Đắc nhắc đến thuộc phía quân sự, còn phía dân 
sự liên quan đến vụ án mà báo chí Sài Gòn năm 1972 đã loan tải về vụ Quản 
lý dự án tỉnh Hậu Nghĩa bỏ trốn mang theo 14 triệu . Sự vụ sau đó Bộ Nội Vụ 
chuyển qua Giám Sát Viện, và Thanh Tra Nguyễn Phương Chuẩn đến tỉnh 
điều tra. Người viết xin kể lại vụ án dân sự gọi là " Vụ án tài chánh 1972" 
tại tỉnh Hậu Nghĩa. 


Sau cơm chiều thường vào buổi tối ngày thường, một số viên chức tụ tập tại 
cư xá BS Trgty Y tế (trong khu cư xá công chức tỉnh. ) và quây quần quanh 
bàn mà-chược, và người viết cũng thường có mặt. Vì thường dư tay, nên anh 
bạn Ng V Khiên quản thủ két sắt/QTKS của tỉnh (cất giữ những món tiền 
nhỏ, không phải về ty Ngân khố Gia Định để lãnh) và người viết thường hay 
thay đối với anh bạn QTKS này. 


Vào khoảng đầu tháng 10 năm 1972 anh bạn QTKS có kể cho người viết 
nghe rằng, mấy đêm nay thấy ĐDB (Quản lý một số dự án) đánh máy khuya, 
và anh bạn này thắc mắc...(vì hai căn nhà sát vách nhau) 


Người viết nói nếu bạn muốn biết ĐDB đánh máy tài liệu gì thì tôi có cách. 
Và anh ta yêu cầu người viết chỉ cách. 


Ít ngày sau, đương sự nói với người viết lúc nào rảnh ghé văn phòng của anh 
ta chơi. Tôi ghé lại văn phòng, anh ta trao cho tôi tờ carbon còn ghi lại một 
số chữ hàng đầu tiên: Danh sách nạn nhân chiến cuộc tại xã Thái Mỹ (quận 
Củ Chi). Nội dung thì không đọc được vì các chữ chồng lên nhau ( tờ carbon 
này đã được dùng nhiều lần ) 


Qua tờ carbon này anh bạn tôi lại càng thêm thắc mắc... , tại sao ĐDB không 
đánh máy danh sách đó ban ngày tại văn phòng, mà lại đánh máy tại nhà vào 
ban đêm là có ý øì? Tại sao việc này thuộc ty Xã hội mà sao ĐDB làm 
chuyện này với mục đích øì ? 


Tôi khuyên anh ta phải rất hạn chế đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai... 
Có nghĩa là tôi khuyên anh bạn QTKS giữ kín coi như là không biết việc 
ĐDB đánh máy danh sách nạn nhân chiến cuộc xã Thái Mỹ. 


Khoảng trung tuần tháng 12. 1972, cơm chiều xong, tôi ghé căn nhà đương 
sự rủ đi xoa mà chược. Gặp tôi anh ta nói nhỏ với tôi rằng ĐDB gửi két sắt 
của anh ta 6 triệu. Tôi hỏi : có bao giờ đương sự gửi tiền tại két sắt của cậu 
không? 


Đương sự trả lời không và có nêu thắc mắc là tiền này đáng lý ra phải thanh 
toán trong ngày, không hiếu sao ĐDB giữ lại. Anh bạn còn cho biết, đã phải 
hỏi ý kiến ông Phó tỉnh, và ông Phó đồng ý cho anh bạn QTKS nhận số tiền 
ĐDB gửi nhờ qua đềm . 


Sáng hồm sau, tôi ghé văn phòng anh ta rủ đi ăn sáng, và có hỏi là ĐDB gửi 
tiền đã lấy đi chưa. Đương sự nói lấy rồi. Tôi hỏi thế đã báo cáo ông Phó 
chưa. Đương sự nói không cần thiết. Tôi lên tiếng góp ý : khi ĐDB xin gửi, 
cậu báo cáo ông Phó, khi lẫy đi, theo tôi nghĩ, cậu cũng nên báo cáo, cậu 
quên vụ ĐDB và danh sách Thái Mỹ rồi à. Nói xong có người đến tìm tôi, 
nên tôi phải đi, và hẹn trở lại . 

Gần trưa tôi trở lại gặp anh bạn NVKh, anh ta cho tôi hay đã trình Ông Phó 


tỉnh việc ĐDB đã lấy tiền gửi. Đồng thời cho tôi hay, ông phó muốn gặp 
ĐBB nhưng không biết đương sự đi đầu chưa gặp được . 


Ngày hôm sau, cũng không thấy ĐDB đi làm. Khoảng 1 tuần sau lệnh truy 
tầm ĐDB mới được tỉnh phổ biến. 


Khoảng 10 ngày sau, báo chí loan tải ĐDB ôm 14 triệu tiền ngân sách tỉnh 
bỏ trốn. Tôi cầm tờ báo đến trao cho anh bạn QTKS, đọc xong anh ta lại 
thắc mắc, gửi tôi có 6 triệu mà sao lại ra 14 triệu. Anh ta cám ơn tôi về sự " 
nhắc nhở " việc trình báo ông Phó khi ĐDB lấy tiền ra và không tiết lộ vụ 
DDB gửi 6 triệu cho bất cứ ai. 


Vào khoảng hạ tuần tháng 1.1973, tôi có việc phải rời tỉnh, khi trở về ,tôi đến 
gặp anh bạn quản thủ két sắt NVK để hỏi thăm tin tức tại tỉnh nhà có gì lạ 
trong mấy ngày tôi đi vắng. Anh bạn này cho biết Thanh Tra Giám Sát Viện 
đến tỉnh gặp một số viên chức của tỉnh , gặp cả phía ty Cảnh sát và bao 
øồm cả anh bạn QTKS. 


Anh bạn QTKS kể lại chuyện thanh tra GSV có hỏi một số vấn đề liên quan 
đến vụ ĐDB và một số việc khác. 


Về vụ 6 triệu, anh bạn NVK cho hay là anh ta đã khai báo với viên Thanh 
tra rằng sự việc ngay khi ĐDB nhận lại số tiền 6 triệu có chia sẻ thông tin 
cho tôi, và tôi là người được chia sẻ đầu tiên ngay sau khi trao trả 6 triệu cho 
ĐDB, sau đó mới báo cho ông Phó. 


Anh bạn QTKS cho hay, viên Thanh tra còn hỏi việc con dấu (mộc) của 
tỉnh trưởng bị thất lạc và yêu cầu cho biết thất lạc năm nào. Anh bạn trả lời 
không biết, nhưng khai rằng tôi (đtb) có kể cho anh ta nghe việc mất con 
dấu , nhưng chuyện xảy ra đã lầu không nhớ. 


Khoảng 1 tuần sau viên thanh tra GSV về tỉnh gặp một số người, trong đó 
có tôi. Khi tôi gặp viên thanh tra GSV, hóa ra người đã quen từ lầu tại tòa 
án BH, trước khi về làm thanh tra GSV. Viên tranh tra GSV này có tên là 
NPC từng cố vấn cho tôi về pháp lý, phân tích về vụ " bắt hối lộ 100 
ngàn " thời 1968, và khuyến khích tôi cứ an tâm tiến hành... 


Viên thanh tra GSV' hỏi tôi về vụ nghe thông tin ra làm sao về vụ 6 triệu và 
vụ mất con dấu. Có nghĩa là vụ 6 triệu chúng tôi 2 người khai ăn khớp với 


nhau, tôi nghe thế nào , kể lại làm vậy. 


Còn vụ mất con dấu của tỉnh trưởng ... Đềm đó vào ngày 22.10.1967, ngày 
bầu cử Dân Biểu Hạ Nghị Viện, đa số các ỨCV_ tập trung tại tòa hành 
chánh tỉnh để chờ kết quả kiểm phiếu từ các quận báo cáo về qua hệ thống 
viễn thông . (các thùng phiếu ngày hôm sau mới chuyển về tỉnh.) 


Sau khi đã có kết quả kiểm phiếu từ 4 quận gửi về, phía tỉnh báo cáo về Bộ 
Nội Vụ, nhưng khi đi kiếm mộc để đóng dấu vào công điện, thì lại kiếm 
không ra. Sau đó tỉnh phải thực hiện con dấu khác thay thế. 


Người viết có hỏi lại anh NPC ( thanh tra GSV) tại sao anh cần thông tin về 
vụ con dấu, phải chăng có liên quan đến giấy tờ thuộc xã Thái Mỹ. 


Viên thanh tra GSV không trả lời vào câu hỏi, mà chỉ nói vắn tắt là sẽ có kết 
luận chung cuộc sau khi điều tra xong . 


Anh bạn QTKS và người viết, rất muốn biết vụ Thái Mỹ có liên hệ đến cuộc 
điều tra này hay không, nên chúng tôi, 2 người phần chia đi tìm thông tin - 
Phía ty ngần khố Gia Định ( hồ sơ giải chi ngân sách tập trung tại đây ) 

anh bạn QTKS nhận lo liệu (vì là chỗ quen biết và thường xuyên gặp ông 
trưởng ty mỗi khi xin rút tiền ). Khi về ty ngân khố Gia Định sẽ " hỏi 
thăm ” ông Trưởng ty xem khai báo làm sao với thanh traGSV về 
danh sách xã Thái Mỹ... Còn tôi, thì sẽ hỏi thăm phía Cảnh sát. 


Gặp Trưởng ty Cảnh Sát Hậu Nghĩa 

Hôm đó cơm nước ban chiều xong người viết đến gặp trưởng ty Cảnh Sát- 
Hậu Nghĩa Hoàng Tích Hữu Ai, sau lời chào hỏi, tôi nói tiếp: 

DV- Nghe tin ông muốn đổi đi tỉnh khác, việc vận động đến đâu rồi ? 


HTHA- Ông nghe tin này từ đâu ra vậy, tại ty này chưa di biết ? 


DV- Ai nói không quan trọng, mà tin tôi nghe được ông thử đánh giá xem 
đúng được bao nhiều phần trăm ? 

HTHA- Chuyện còn trong vòng: tính toán, mà hôm nay ông đến đây có 
chuyện chi không ? 


DV- Tôi muốn hỏi về vụ nhân viên của ông đến xã Thái Mỹ điều tra, kết quả 
ra sao rồi ? 

HIHA- Khả năng thẩm vấn của ông ra sao lại nhè ngay Trg Ty Cảnh sát 
mà khai thác ? 


DV- Thưa với ngài, ngoài 2 khóa điều tra căn bản trong nước, lại còn đi tu 
nghiệp nước ngoài học khóa điều tra 3 tháng do Chính phủ Anh tài trợ, liệu 
đã đủ điều kiện để nói chuyện với ông Trưởng Ty. 

HIHA- Tôi có thể trả lời câu hỏi của ông, với điều kiện ông phải cho biết lý 
do tại sao ông biết nhân viên cảnh sát điều tra vụ Thái Mỹ. 


DV- Ông ơi, thanh tra GSV đã thẩm cung tôi, hỏi tôi cả về vụ con dấu của 
tỉnh . 
HTHA- Vụ con dấu của tỉnh ra làm sao? 


DV- Thì con dấu của tỉnh trưởng đã bị mất vào năm 1967, nên tỉnh phải thực 
hiện con dấu khác thay thế. 
HIHA- Tỉnh mất con dấu thì có liên quan gì đến vụ Thái Mỹ ? 


DV- Vì muốn biết có liên quan, hay không cho nên tôi mới đến đây gặp ông, 
để hỏi thăm về vụ ông sai đàn em đến Thái Mỹ điều tra kết quả ra sao là vì 
vậy. 

HTHA- Làm sao ông biết tôi sai đàn em đến xã Thái Mỹ điều tra ? 


DV- Tỉnh của mình nhỏ như bàn tay, việc cảnh sát đi thăm dò thông tin lại 
công khai, trong khi tôi quen nhiều viên chức xã, ấp. 

HTHA- Nhưng ông có thể nói rõ thêm về vụ Thái Mỹ, để xem ông biết những 
gì? 


DV- Được, nhưng ông tạm giữ kín chuyện tôi sắp kế cho đến khi xong cuộc 
điều tra của GSV. 
HITHA- Tôi cũng yêu cầu ông giữ kín thông tỉn tôi sắp chia sẻ với ông 


DV- Đồng ý, ông nói trước đi . 
HITHA- Không, ông nói trước đi, ông đến đây hỏi chuyện tôi cơ mà. . 


Tôi kể lại câu chuyện tấm giấy carbon do anh bạn QTKS/NVK lẫy được tại 
thùng rác phía sau căn phố của ĐDB và chuyện 6 triệu ... (Vào thời gian 
này các bản văn trình báo cấp trên thường phải đánh máy làm nhiều bản, do 
đó cần giấy carbon để đỡ mất công đánh máy bản văn làm nhiều lần. Giấy 
carbon không còn dùng thường được vứt bỏ vào thùng rác). 


DV- Bây giờ đến phiên ông. 

HTHA- Đúng là ty tôi được lệnh đến xã Thái Mỹ để kiếm tra xem những 
người có tên trong danh sách hiện còn di sinh sống tại xã Thái Mỹ hay 
không. Tuy nhiên, không tìm thấy người nào hiện sinh sống tại xã có tên 
trong danh sách cả. 


DYV- Nghĩa là danh sách ma ? 
HTHA- Đúng vậy 


DYV- Thế ông đã báo cáo lại phía thanh tra GSV chưa ? 
HIHA- Rồi, nhưng còn vụ mất con dấu của tỉnh có liên quan gì đến vụ Thái 
Mỹ ? 


Còn tiếp 

Đào Văn 

From: Dac Nguyen <dacnguyen14oc(gmail.com> 

Date: Tue, Feb 9, 2021 at 10:01 PM 

[...]Thượng tuần tháng 11 năm 1973, do liên quan đến việc nhận hối lộ 
trong vụ buôn lậu quân trang quân dụng lúc bấy giờ. 

Ông bị câu lưu sau khi bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh 
lại cho Đại tá Nguyễn Hữu Toán.[25] 

Ông bị đình chỉ quân vụ và bị quản thúc tại gia đợi lệnh của 

Tòa án Mặt trận Quân sự. Cuối năm 1974, ông bị tạm giam tại 

Đề lao Chí Hòa để chờ điều tra. [...] 


On Mon, Mar 8, 2021 at 10:07 AM HUY DANG <hhatbui(outlook.com> WIOte: 
Từ xưa, sách Tàu đã có câu "ANH HÙNG KHÔNG QUA ẢI MỸ NHÂN". Thật tội nghiệp... 
Pinceau 


